Đôm sáng * - Tạp chí Tia sáng https://tiasang.com.vn/khoa-hoc-cong-nghe/dom-sang-9740/ 


ƒ  FACEBOOK Ø® YOUTUBE 


TiaS5éng 


Tintức Diễn đản Khoa học & Công nghệ Quản lý khoa học 


Đổi mới sángtạo Giáo dục Văn hóa 


Đốm sáng * 


VƯƠNG QUẦN HOÀNG 


07 
07 
2016 


Bây giờ ở Hà Nội lại có nhiều quán nước vối, nấu cả nụ lẫn lá. 
Thế là, thức uống ngàn đời của người Việt mà cách đây gần một 
trăm năm cụ Nguyễn Công Tiễu, một nhà khoa học hàng đầu về 
lĩnh vực nông nghiệp, đã có một công trình về giá trị dinh 
dưỡng của nó sau một hồi thời thế xoay vần đã quay trở lại, bình 
thường như lẽ sống, sự sống. Nước vối khiêm nhường, nhưng 
đã đủ khỏe khoắn để vượt qua những thách thức của nước ngọt, 
đồ uống có ga, những thương hiệu lẫy lừng. 


l1of10 9/23/2023, 5:36 PM 


Đôm sáng * - Tạp chí Tia sáng https://tiasang.com.vn/khoa-hoc-cong-nghe/dom-sang-9740/ 
b p 


\ 
Ảnh chứng minh thư cụ Nguyễn Công Tiễu năm 1921 


Đốm sáng? 


Trên thế giới, bản thân chữ “nhà khoa học” trong ngôn ngữ thông 
dụng nhất là tiếng Anh, cũng có lịch sử tương đối ngắn. Trước kia, 
nhà khoa học được gọi bằng những từ khác, ví dụ: nhà triết học tự 
nhiên. Tra cứu trên dữ liệu Google thì thấy tân suất sử dụng khái 
niệm “scientist” chỉ bắt đầu trở nên phổ biến ở giai đoạn sau 1850, 
tức là khi cách mạng công nghiệp đã đi được chặng đường hơn một 
thế kỷ. Tính phổ biến của khái niệm này đạt đỉnh cao khoảng thập 
niên 1970-1980, sau đó có lẽ giảm đi một cách tương đối do sự phân 
chia sâu các lĩnh vực khoa học hẹp và rất hẹp làm xuất hiện những 


từ chỉ nghề nghiệp chuyên sâu mới. 


Ấy vậy mà nước Việt ta ở đầu thế kỷ XX cũng kịp góp một gương 
mặt khoa học gia thực thụ - cụ Nguyễn Công Tiểu (1892-1976). 


Tư liệu khoa học phổ biến hiện đại thường gắn các loài cây cỏ có 


dược tính với cố giáo sư Đỗ Tất Lợi với tác phẩm nổi tiếng Những 


cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, tới nay đã tái bản có bổ sung tới 12 


2of10 9/23/2023, 5:36 PM 


Đôm sáng * - Tạp chí Tia sán https://tiasang.com.vn/khoa-hoc-cong-nghe/dom-sang-9740/ 
E p P 


lần. Thực tế ấy khiến cho không hẳn ai cũng biết một thực tế người 


đi tiên phong mở màn là cụ Nguyễn Công Tiếu. 


Thông tin về cụ Tiễu không có nhiều, mặc dù rải rác đây đó cũng có Œ 


lưu chút vết tích về cuộc đời, sự nghiệp. 


Cụ là một nhà khoa học chuyên nghiên cứu về nông nghiệp hàng 
đầu của Việt Nam ngay từ thời Pháp thuộc cho đến thời Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa, suốt cuộc đời luôn gắn bó với người nông dân 


và nền nông nghiệp của đất nước. 


Khi liệt kê những nhà khoa học thuở bình minh đất nước, thường 
các bài báo hay gộp chung những danh nhân như cụ Nguyễn Công 
Tiểu và Hoàng Xuân Hãn vào cùng thế hệ, nhưng có lẽ chưa hẳn 
phù hợp. Cụ Tiếu tốt nghiệp và bắt đầu nghiên cứu với công trình 
đầu tay vào năm 1922, trong khi đó giáo sư Hoàng Xuân Hãn mãi tới 
năm 1930 mới bắt đầu nhập học Bách khoa Paris. Trên thực tế, cụ 


Tiểu cũng lớn hơn tới 16 tuổi. 


Trong khi tìm kiếm tư liệu khoa học, chúng tôi bắt gặp tác phẩm 
năm 1940 của Auguste Chevalier khẳng định công lao đóng góp 
những hiểu biết khoa học xác thực đầu tiên của cụ Tiểu về giá trị 


dinh dưỡng và dược học của cây vối đăng trong Le Paywsan de 


Cochinchine (7 đéc. 1939, n° 237).1 


Trước đó, báo chí Việt Nam đã có dịp giới thiệu cụ tới công chúng 


rộng rãi qua sự kiện lần đầu tiên có nhà khoa học Việt Nam được 


3 of10 9/23/2023, 5:36 PM 


Đôm sáng * - Tạp chí Tia sáng 


4of10 


https://tiasang.com.vn/khoa-hoc-cong-nghe/dom-sang-9740/ 


chính thức bổ nhiệm trong Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Đông 
Dương, năm 1929; tin của Hà thành Ngọ báo (ngày 26-12-1929) dưới 


đây là một ví dụ xác thực. 


&© ` đ baochi.nlv.gov.vn/baochi?a=d&d=Rhc1: 


THƯ VIỆN QUỐC 6IA VIỆT NAM 


tØ %1 JOW(( U V€I A ø MM/OM (BU/Y X Y1 RA 
Thự vệ ão 29/ 0Ó3 Tự vệ Quốc 2/3 VỆ xà » m TP S00 SẠG > 26 Th*g MhyOi ý 1929 
Hà Thành ngọ báo, Số 717, 26 Tháng Mười Hai 192% 
#4 s3? œ () % 


Một tờ báo cũng hay châm chích các chuyện thế gian thời đó là Thực 


nghiệp Dân báo trong hai bài cùng xuất bản năm 1933 (S. 70, 
13-6-1933), tr. 1; và S. 72, 15-6-1933, tr. 1-2) cũng khẳng định vị trí 


của cụ Tiễu được công nhận không chỉ là nhà khoa học đầu tiên, mà 


là “độc nhất” ở Việt Nam ta lúc đó. 


Ngay cả trong một bài phê phán quan lại người Pháp qua chuyện 


diệt ve sầu (được giao cụ Tiễu nghiên cứu cách giải quyết), một trí 


thức lớn Việt Nam thời đâu thế kỷ XX là cụ Phan Khôi cũng thừa 


nhận vị trí đứng đầu về khoa học của cụ Tiểu (“Con mắt xanh Phan 


9/23/2023, 5:36 PM 


Đôm sáng * - Tạp chí Tia sáng https://tiasang.com.vn/khoa-hoc-cong-nghe/dom-sang-9740/ 


Khôi”; Báo Quảng Nam, 06-10-2014.). 


Bản thân cái tin cụ Tiễu được giao kinh phí 100 đồng để diệt ve sầu 
cũng làm tốn giấy mực của báo giới Việt Nam lúc đó, như tin dưới 
đây của Tràng An Báo (30-8-1935). Ò‹ 


THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM 


Thư viện báo chí của Thư vsên Quốc gia Việt Nam > Tràng An báo > 30 Tháng Tâm 19456 
Tràng An báo, Số 53, 30 Tháng Tắm 1935 


“” âm sâtVõ Văn 
Tuấn đã tự sát 


[% Nếu có thể xi 
bận âu phục cả 


í\ Tin Để hao 
%1 Việc vật knh độ 


Ở thời kỳ nền khoa học còn mong manh, chủ yếu áp dụng những 
kiến thức của người Pháp mang tới, sự xuất hiện và công nhận vai 
trò nhà khoa học đầu đàn người Việt khiến ta cảm thấy hình ảnh cụ 
Nguyễn Công Tiễu quả thật là một đốm sáng hiếm hoi trong bầu 


trời đêm tri thức. 
Người đi đầu, dẫn đường... 


Những thành tựu và phương pháp, tinh thần khoa học trọn đời của 


cụ Tiễu đã đóng vai nhà khoa học đầu tiên dẫn “đội quân ánh sáng” 


5ofl10 9/23/2023, 5:36 PM 


Đôm sáng * - Tạp chí Tia sáng https://tiasang.com.vn/khoa-hoc-cong-nghe/dom-sang-9740/ 


Việt Nam bước vào kỷ nguyên hiện đại —- chúng tôi đi đến nhận định 


này sau khi lục lọi rất nhiều, có cả tình cờ lẫn chủ ý. 


Sử dụng Google Scholar, chúng tôi tìm được một số tác phẩm (và 
cũng biết đến được nhiều ấn phẩm khác, dù không có bản sao lưu ñ 


điện tử mà chỉ tìm được thông tin thư viện), ví dụ: 


Tieu, N. C. (1922). Note sur une Cécidomyie du Riz. Bull. Econ. de 
[Indochine, 25:590-593; 'Tieu, N. C. (1928). Notes sur les Insectes 
comestibles au Tokin. Bull. Econ. de [Indochine, 31, 735-744; Tieu, 
N. C. (1930). ƯAzolle cultivee comme engrais vert. Bull. Econ. de 
[Indochine, 33, 335-350. 


Đây là các tác phẩm bằng tiếng Pháp, ngôn ngữ quốc tế được trao 
đổi khoa học rất rộng rãi vào thời kỳ đó, và cũng thường được đọc 
trích dẫn. Thực tế cho tới tận gần đây, chúng tôi vẫn thấy có những 
tác giả hiện đại dẫn chiếu đến kiến thức đóng góp từ đầu thế kỷ 
trước của cụ Tiễu. Nói một cách “tân kỳ” thì chu kỳ sống của sản 


phẩm tri thức do cụ đóng góp rất bền. 


Tuy nhiên, cụ cũng viết và phổ biến kiến thức khoa học cho nông 
dân, người làm kỹ thuật canh nông qua các tác phẩm vẫn còn nhiều 
người biết đến như sách Những kỳ quan vũ trụ (1929), Những điều 
bí mật về bèo hoa dâu (1934)... 


Chưa hết, cụ còn đi tiên phong trong việc sản xuất ấn phẩm khoa 


học, bằng việc sáng lập và làm chủ bút tờ Khoa học Tạp chí của Việt 


6of10 9/23/2023, 5:36 PM 


Đôm sáng * - Tạp chí Tia sáng https://tiasang.com.vn/khoa-hoc-cong-nghe/dom-sang-9740/ 


Nam, có lẽ là ấn phẩm khoa học đầu tiên, vào năm 1931. Tạp chí 
khoa học này ấn hành được 10 năm, ra một tháng hai kỳ (tức là 
tương đương với Tïa Sáng ngày nay) trong điều kiện kỹ thuật, bài vở 

và đội ngũ khoa học đầy hạn chế và khó khăn. Tạp chí này ấn hành 
được 232 số, và đình bản vào tháng 8-1941; và hiện nay vẫn được hệ k 
thống tư liệu báo chí ngoại văn Việt Nam lưu giữ thông tin thư 
viện.” (Bây giờ vẫn có thể tìm thấy thông tin thư viện của một số tạp 

chí nhờ dự án số hóa của Google Books: Khoa Học. [Revue 
scientifique.] Bimensuel. Dir.: Nguyễn Công-Tiễu. Ire année. N° 4, 

15 aoôt 1931.) 


Có thể thấy tỉnh thân cống hiến khoa học của cụ Tiễu qua cống 
hiến suốt đời của cụ. Tuy vậy, còn có thể minh chứng qua một chi 
tiết. Do làm việc nhiều với kính hiển vi, cụ bị suy giảm thị lực trầm 
trọng. Đến năm 50 tuổi thì lòa hẳn. Cụ không tuyệt vọng, mà học 
chữ nổi để tiếp tục nghiên cứu. Đã vậy, tới khi thành thạo, cụ lại còn 
thành người dạy đọc chữ nổi và có thời kỳ làm chủ tịch Hội người 


mù, đóng góp trong việc phổ biến kiến thức và đọc sách. 


Có thể nói, cụ Tiểu thực sự là người đi đầu dẫn đường, tạo nên 
phong cách sống, làm việc, cống hiến với tinh thần khoa học rất cao 
cả, người mà nhà văn hóa Hữu Ngọc khi đã 93 tuổi trao đối trong 
bài viết của Irung tâm di sản các nhà khoa học Việt Nam nói: “là 
ông tổ, là người tiên phong trong truyền bá tri thức khoa học ở Việt 
Nam.” 


Tuy nhiên, không chỉ báo chí Việt Nam, mà cả hệ thống các cơ quan 


7of10 9/23/2023, 5:36 PM 


Đôm sáng * - Tạp chí Tia sáng https://tiasang.com.vn/khoa-hoc-cong-nghe/dom-sang-9740/ 


lưu trữ của Pháp cũng có những tài liệu phong phú, quý hiếm về nhà 
khoa học Nguyễn Công Tiếu, ví dụ như Agence Bibliographique de 
Enseignement Supérieur.? Trên thực tế, trong quá trình tìm kiếm 
thông tin, ba tác phẩm liệt kê ở trên của cụ Tiễu được tìm thấy nhờ lạ 
truy cập vào trang web lưu trữ của Thư viện Quốc gia Pháp, trong 
đó chứa gần như trọn vẹn các công trình nghiên cứu đã đăng tải của 
cụ Tiểu trên tạp chí khoa học rất có giá trị thời đó là Bản tín Kính tế 


Đông đương (Bulletin économique de [Indochine). 
Lại nói chuyện công bố khoa học 


Sau khi trình bày một số thông tin và tài liệu xác thực về vai trò tiên 
phong, ngọn đuốc thắp lên ánh sáng khoa học ở đầu thế kỷ XX tại 
Việt Nam của cụ Nguyễn Công Tiễu, chúng tôi nhận thấy có mối 
liên hệ với cuộc thảo luận rộng rãi trong xã hội Việt Nam, cũng như 
trên diễn đàn khoa học T¡ø Sáng về vấn đề công bố ấn phẩm khoa 


học, nhìn từ tấm gương lao động và cống hiến của cụ Tiếu. 
Xin nêu lên vài điểm đáng suy nghĩ như sau: 


Thứ nhất, từ đầu thế kỷ XX cụ Tiễu đã ngay lập tức hiểu rằng, công 
bố khoa học quốc tế là công việc quan trọng hàng đầu. Cụ làm công 
việc ấy ngay từ khi còn rất trẻ, và bền bỉ. Cụ Tiễu cũng hiểu rằng, 
phải có sự trao đối, phản biện khoa học thì mới nâng cao được chất 
lượng. Việc công nhận vai trò nghiên cứu của cụ trong Hội đồng 
Nghiên cứu Khoa học Đông dương là ghi nhận rõ ràng cho ý thức 


và công cuộc bền bỉ ấy. Mục tiêu tri thức là quan trọng; cũng chẳng 


8ofl10 9/23/2023, 5:36 PM 


Đôm sáng * - Tạp chí Tia sáng https://tiasang.com.vn/khoa-hoc-cong-nghe/dom-sang-9740/ 


cần ai gọi là giáo sư hay tiến sỹ, hay danh tước gì khác. Nhưng cái 


bản chất của sản xuất tri thức mới thực chất và đậm đặc làm sao. 


Thứ hai, công bố quốc tế giúp việc lưu trữ và bảo tồn thông tin — 
vốn rất quan trọng với việc sử dụng lâu dài của các thế hệ tương lai — ñ 
trở nên an toàn, bền vững hơn nhiều. Đó là một giá trị lớn của khoa 
học hiện đại; trong đó có phần đóng góp của các ấn phẩm và hệ 
thống tạp chí, sách chuyên khảo... Trên thực tế, nếu không có những 
ấn phẩm và lưu trữ điện tử, chúng tôi cũng không có cách nào tìm 
hiểu về cụ Tiễu ngoài một vài dòng thông tin sơ lược ngắn ngủi qua 


những bài báo. 


Thứ ba, đã gần 90 năm trôi qua kể từ những công trình đầu tiên 
như khảo cứu về bèo hoa dâu, cũng là lúc để thấy sự tri ân với ngọn 
đuốc khoa học như cụ Tiểu là điều cân thiết; và đó cũng là điều để 
động viên thế hệ khoa học trẻ tiếp bước. Trong những điều kiện 
thiếu thốn, khắc khổ và công nghệ hạn chế như vào đầu thế kỷ XX, 
nhà khoa học như cụ Tiễu còn làm được những việc mà tới thế kỷ 
XXI, hậu sinh vẫn phải sử dụng, tham khảo, trích dẫn - tới tận năm 
2005, chúng tôi vẫn thấy có công trình mới xuất bản sử dụng và 
trích dẫn thông tin khoa học của cụ Tiểu công bố từ năm 1930, ví dụ 
6 - thì chẳng có lý do gì để chúng ta từ chối trách nhiệm nghiên cứu 
và cọ xát chất lượng, công bố tri thức đứng đắn tới cộng đồng 
nghiên cứu nói riêng và xã hội nói chung, trong bối cảnh điều kiện 
kinh tế tốt hơn nhiều, tiện nghi đời sống đây đủ và phương tiện vật 


chất thông tin cho khoa học về cơ bản khá sẵn sàng, dồi dào. 


2of10 9/23/2023, 5:36 PM 


Đôm sáng * - Tạp chí Tia sáng https://tiasang.com.vn/khoa-hoc-cong-nghe/dom-sang-9740/ 


Điều đáng tiếc nhất là vẫn chưa thể tìm được một bức ảnh nào của 


cụ Nguyễn Công Tiểu ngoài bức ảnh ở chứng minh thư. 


Vương Quân Hoàng 


Tia5éng 


Thuộc Bộ Khoa học và Công Tel: (024) 39428445 
nghệ. 


Email: tctiasang@gmail.com 
Giấy phép hoạt động: 


548/GP-BTTTT ngày 

24/08/2021. 

Phó Tổng biên tập: Phạm { %ÐĐ 
Trần Lê. 


Tòa soạn: Số 70 Trần Hưng 
Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà 
Nội 


© Bản quyền thuộc về Tạp chí Tia Sáng. Mọi trích dẫn đều phải ghi rõ nguồn 


10 of10 9/23/2023, 5:36 PM 


